CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC 
Ni Sư AYYA KHEMA 


Đó là bốn căn bản chánh niệm: thân 
thọ tâm và pháp. Chánh niệm là sự 
thuần chú tâm; không kèm theo phán 
đoán. Đó chính là sự tỉnh giác hiểu biết 
rõ ràng rằng các cảm xúc, tình cảm, 
tâm hay pháp là thiện hay bắt thiện, để 
giúp chúng ta chuyển hóa. 


Trong kinh Sa Môn Quả, Đức Phật còn 
phải giảng giải cho Potthapàda nhiêu 
điêu để tu tập, trước khi chỉ dạy cho ông 
vê phương pháp hành thiên cũng như sự 
đoạn diệt tăng thượng tưởng. CIờ Đức 
Phật thuyết về chủ để chánh niệm và sự 
hiểu biết rõ ràng (tỉnh giác). Đây là 
phương cách mà Ngài đã khai triển trong 
rất nhiêu bản kinh: đâu tiên là gìn giữ 


2 


giới luật, kế đến là kiêm chế các căn, rồi 
đến chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng 
(tỉnh giác). Hai điểm sau cùng đi đôi với 
nhau, thường được nhắc đến cùng lúc. 
SatI là chánh niệm và SampalJanna là sự 
hiểu biết rõ ràng. 

Và như thê nào... là một vị Tỷ kheo đã 
thành tựu về chánh niệm tỉnh giác ? Ở 
đây một vị Tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui 
đều tỉnh giác; khi nhìn thắng, khi nhìn 
quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi 
tay đêu tỉnh giác; khi mang y, bình bát 
đều tỉnh ø1iác; khi ăn uống, nhai, nuốt đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều 
tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, năm, thức, 
nói, đứng lặng đều tỉnh giác. Như thê đó, 
một vị Tỷ kheo đã thành tựu chánh niệm 
tỉnh giác. Chánh niệm có bốn lãnh vực: 
thân thọ tâm và pháp. 


3 


Chánh niệm về thân được Đức Phật nói 
đến đâu tiên. Thực hành chánh niệm 
trong cuộc sông hàng ngày là rất cân 
thiết, không chỉ trong lúc hành thiên. Nêu 
không có chánh niệm ngoài giờ hành 
thiền, thì cũng không thê có chánh niệm 
trong lúc hành thiên, vì chúng đi đôi với 
nhau. Vì thế chúng ta thực hành căn bản 
chánh niệm đâu tiên này băng cách quán 
sát thân. Chúng ta ý thức vê những gì 
mình đang làm, dâu đó là đi, đứng, ngôi, 
năm, ươn vai, cúi đâu... hay bất cứ điều 
øì. Một trong những ích lợi của việc 
chánh niệm vệ thân là trong khi thực 
hành, chúng ta cũng giữ tâm được yên, 
không cho phép nó lăng xăng. 

Lợi ích thứ hai là chánh niệm thanh tịnh 


hóa tâm. Nếu thực sự quán sát những gì 
minh đang làm, chúng ta không thê ngay 


4 


trong giây phút đó bực bội, sân hận hay 
tham đăm. Đức Phật đã nhiêu lần khuyên 
chúng ta nên sử dụng thân như là một đôi 
tượng của chánh niệm. Trước hết, ta có 
thế dễ dàng cảm nhận, tiếp xúc được với 
thân mà không cân phải tìm kiểm sự có 
mặt của nó. Nếu thực hành được như thê, 
ta sẽ nhận thức được trong một thời gian 
ngăn sự có mặt của thanh tịnh, cũng như 
sự vắng mặt của bao tâm lý não phiên. Vì 
làm sao chúng ta có thê ở trong trạng thái 
bực bội, ham muốn hay ghét bỏ khi 
chúng fa quán sát những gì đang thực sự 
xảy ra? Lợi ích thứ ba là chánh niệm về 
thần giúp chúng ta có mặt ngay trong 
giây phút hiện tại, và dân dân ta nhận ra 
răng không có giây phút nào khác hơn. 
Có mặt trong giây phút hiện tại thực sự là 
có mặt trong sự vĩnh cửu. Thông thường 
chúng ta thiết lập ranh giới trong từng 


5 


ø1a1 đoạn: quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Ta nhìn chúng như là ba giai đoạn, 
nhưng thực sự chúng ta chỉ có thể ở trong 
một, là hiện tại. Hai thời điểm kia là do 
tâm tạo; chúng là những ảo tưởng tạo ra 
bởi ký ức hay tưởng tượng. Phân lớn 
chúng ta sông trong quá khứ, hoặc hướng 
về tương lai, hoặc cả hai, nhưng nếu ta 
sông như thế thì ta khó mà giữ được 
chánh niệm cũng như hành thiên. Vì cả 
hai việc này đều xảy ra ngay trong giây 
phút hiện tại. 


Căn bản thứ hai của chánh niệm là sự Ý 
thức về các cảm thọ, chúng ta cảm thây 
øì. Căn bản thứ tư (chúng ta sẽ nói đến 
căn bản thứ ba trong chốc lát) là nội dung 
tư tưởng (pháp). Cả hai (thọ và pháp) đều 
có mặt trong lúc ta hành thiên và cân 
phải được duy trì trong đời sông hàng 


6 


ngày. Thí dụ, khi một cảm thọ mạnh mẽ 
phát sinh, trước tiên ta phải nhận ra bản 
chất của nó và sau đó cô gắng thay thế 
một cảm thọ bất thiện với thiện. Chúng ta 
không cân phải tin vào tất cả mọi cảm 
xúc của mình. Nếu truy tìm nguồn gốc 
phát sinh của một cảm thọ, ta sẽ thây 
răng đó là do sự tiếp xúc của căn (giác 
quan) với trần cảnh (đối tượng). Một việc 
đáng để thể nghiệm. Đối với pháp (nội 
dung tư tưởng của chúng ta) cũng thế. 
Khi ta nhận thây một tư tưởng là thiện, ta 
chỉ nhận biết như thê, rôi khi nó qua đi ta 
trở về chánh niệm thân. Nếu tư tưởng là 
bất thiện, ta cần nhanh chóng chuyền đối 
nó. Chúng ta càng ít chứa điều bất thiện 
trong tâm, thì chúng càng ít có cơ hội để 
phát triển thành thói quen xấu trong tâm. 
Chúng ta càng ý thức về tâm tham (nói 
chung là tất cả những øì ta muốn), và tâm 


7 


sân (nói chung là tất cả những gì ta 
không muốn), càng không để cho chúng 
có thời gian trụ lại trong tâm, thì ta càng 
để buông bỏ chúng. 


Căn bản thứ ba của chánh niệm là tâm 
thức hay những trạng thái tiêm ấn. Đây 
cũng là một đôi tượng quán sát quan 
trọng. Nếu chúng ta có thể nhận biết 
được tính chất bất thiện trước khi nó phát 
triển thành tưởng hay thọ, thì việc 
chuyển hóa nó sẽ dễ dàng hơn. Nhiêu 
người mang những trạng thái tâm tiêu 
cực nặng nê đến nỗi họ cảm thấy rất khó 
thay đối. Nhưng phân đông chúng ta có 
thể chuyên hóa từ bất thiện sang thiện. 
Nếu ta nhận ra được tính chất hờn dỗi, 
ehen ty hay sân hận đưa đến những suy 
nghĩ hay cảm thọ bất thiện, thì ta có thê 
cô găng đối phó với chính trạng thái đó, 


8 


trong nhận thức rằng nó chỉ là một trạng 
thải, không có gì quan trọng hơn. Đúng 
vậy không có gì mà chúng ta sở hữu, tư 
duy, hay thực hiện có một sự quan trọng 
căn bản hay sâu sắc nào. Đơn giản là 
chúng chỉ xảy ra. Chúng ta không cân 
phải duy trì một cảm thọ, một tâm hay 
một pháp nào, nêu chúng đe dọa hạnh 
phúc của bản thân. Bản thân chúng ta 
càng có được nhiêu hạnh phúc, thì ta 
càng có thể ban tặng cho người khác 
nhiêu hơn. Chúng ta không thể cho 
những gì mình không có. 


Đó là bỗn căn bản chánh niệm: thân thọ 
tâm và pháp. Chánh niệm là sự thuần chú 
tâm; không kèm theo phán đoán. Đó 
chính là sự tỉnh giác hiểu biết rõ ràng 
răng các cảm xúc, tình cảm, tâm hay 
pháp là thiện hay bất thiện, để giúp 


9 


chúng ta chuyên hóa. Mỗi người chúng ta 
đêu có khả năng hiểu biết rõ ràng; ta có 
đủ trí tuệ để làm điêu đó. Dĩ nhiên, chúng 
ta cũng có tất cả những yêu điểm của một 
con người phàm phu, những yếu tô luôn 
mang đến sự bất hạnh, lo âu sân hận, 
phiên não, nhưng chúng ta không cân 
phải bám giữ chúng. Với tâm tỉnh giác, ta 
có thê nhận ra điêu này và bắt đầu hoán 
chuyên những điêu bất thiện thành thiện. 
Chúng ta thực hành điều này khi hành 
thiên, rèn luyện để các suy nghĩ lăng 
xăng qua đi và đem sự chú tâm trở lại với 
để mục thiên quán, và chúng ta cũng thực 
hành như thế trong đời sống hàng ngày. 


(Báo Giác Ngộ số 455) 


